CHƯƠNG VII 



(Cha-anussati-niddesa) 




NGHĨA TÙY NIỆM 


• Niệm (sati) là tưởng niệm hay tùy niệm 
(anussati) vì nó khởi lên luôn luôn; hoặc 
niệm thích hợp (anurũpa) cho một thiện 
gia nam tử xuất gia vì lòng tin. Niệm có 
mặt trong những trường hợp cần thiết 
gọi là tùy niệm (anussati). 








MƯỜI TÙY NIỆM 

1) Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ đức Phật gọi là niệm Phật. 

2) Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ Pháp gọi là niệm Pháp. 

3) Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ Tăng gọi là niệm Tâng. 

4) Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ giới gọi là niệm giới. 

5) Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ bô thí gọi là niệm thí. 

6) Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ chư thiên gọi là niệm thiên. 

7) Tùy niệm khởi lên có cảm hứng từ cái chết gọi là niệm tử. 

8) Thân hành niệm (kãya-gatỡ sati ): niệm ấy đi đến (gatơ) cái 
thân vật chất (kãya) được phân tích thành tóc... hoặc niệm đi 
vào trong thân, nên gọi là thân hành niệm. 

9) Tùy niệm có cảm hứng hơi thở ra vào gọi là niệm hơi thờ. 

10) Tùy niệm có cảm hứng từ sự bình an gọi là niệm diệt. 








/. NIỆM PHẬT 


a. Khởi tâm tu tập "Niệm Phật": 

• Một thiền giả có niềm tin tuyệt đối muốn tu tập tùy niệm về 
đấng Giác Ngộ, thì nên độc cư tại trú xứ thích hợp và tưởng 
niệm đức tính đạc biệt của đấng Giác Ngộ, như sau: 

"Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đầy đủ 
minh và hạnh, đấng thiện thệ, đấng hiểu rõ thế gian, 
bậc vô thượng sĩ, bậc điều phục những người đáng 
điều phục, bậc thay của chư thiển và loài người, Phật, 
Thế Tôn". 

b. Cách thức niệm: 

"Đức Thế Tôn là như vậy vì Ngài là A-la-hán, Ngài như 
vậy vì Ngài hoàn toàn giác ngộ.... Ngài như vậy vì Ngài 
là Thế Ton". 




1) A-la-hán (Arahanta) 


• Thế Tôn là bậc A-la-hán hay bậc viên mân vì 5 

lý do: 

i. Vì sự xa xôi (ãraka) 
ií. Vì những kẻ thù (ari) 

iii. Những câm xe (ara) đõ bị phá huỷ (hata) 

iv. Vì Ngài xứng đáng với những đồ cúng 
dường ( arahati) 

V. Vồ vì không có các ác hạnh thâm kín 
(rahãbhãva) 







i) Sự xa xôi (ãraka) 


• Ngài hoàn toàn xa xôi, tách rời hẳn mọi cấu uế 
vì Ngài đã triệt hết những dấu vết của nhiễm ô 
nhờ chánh đạo. Do sự xa vời đó (õraka), Ngài 
được gọi là viên mãn (arahanta). 

• Một người gọi là "xa xôi" với cái gì vì người ấy 
hoàn toàn không có cái ấy. Bậc Cứu thế cũng 
vậy không tỳ vết, nên đáng được gọi là đấng 
viên mãn ( ơrahanta ). 









ii) Những kẻ thù (ari) 


• Và những kẻ thù (ơri) tức là những ô 
nhiễm, đều được hủy diệt (hata) bởi 
đạo lộ, nên Ngài đã được gọi là 
người đã hoàn tất, xong việc 
(arahants). 









iii) Những căm xe đã bị phá huỷ 


• Bánh xe luân hồi với trục làm bằng vô minh và khát 
ái, với căm xe gồm các hành, và vành xe là già chết 
được nối liền với chiếc xe ba cõi bằng cái càng xe làm 
bằng nguồn gốc các lộu hoặc, đã được quay từ thời 
gian vô thủy. 

• Tất cả những căm xe ( ara ) này đã bị Ngài hủy hoại 
(hata) tại Bồ-đề tràng, khi Ngài đứng vững với hai 
chân tinh tấn trên đất giới, với tay tỉn Ngài sử dụng 
cái rìu tri kiến phá hủy nghiệp. Vì những căm xe đã bị 
phá hủy như vậy, nên Ngài được gọi arahanta, bậc A- 
la-hán. 









iv) Xứng đáng với những đồ cúng dường 

• Ngài xứng đáng (orohoti) với những đồ cúng dường 
gồm y phục... và với sự tôn kính đặc biệt, vì Ngài là bậc 
đáng dâng cúng nhất. 

• Khi đấng Toàn Thiện ra đời, chư thiên và loài người 
không cung kính ai khác; Phạm thiên Sahampati cúng 
dường Ngài chuỗi ngọc lớn như núi Tu-di, và chư Thiên 
khác cũng cúng dường theo phương tiện của họ, cũng 
như vua Bimbisãra xứ Magadha và vua xứ Kosala. Và 
sau khi Thế Tôn bát Niết-bàn, vua Asoka bỏ ra tài sản 
đến 96 triệu để dựng 84 ngàn ngôi tháp khắp xứ Ấn. 

• Với những ví dụ này, Ngài xứng đáng được gọi là A-la- 
hán. 









v) Không có các ác hạnh thầm kín 


• Ngài không hành động như những kẻ ngu 
ờ đời, tự khoe thông minh nhưng lại làm 
ác mà còn bí mật sợ mang tiếng xấu. 

• Ngài không có ác hành bí mật 
(rahãbhãva) nên được gọi là A-la-hán. 










2) Chánh Đẳng Giác ( Sammasambuddha) 


- Vì Ngài đã tự mình chân chánh giác ngộ mọi sự vật: 

m ^0 ^0 m m m m 

Ngài là bậc Chánh đẳng giác vì Ngài đã biết (buddha) mọi sự vật một 
cách chân chánh (sammã) và do tự Ngài (sãmam). 

- Ngài lồ bậc khám phá ra Bổn chân lý: 

Quả vậy, mọi pháp đều được Ngài tự mình chân chánh khám phá, 
nghĩa là thắng tri các pháp cần phải thắng tri [Bốn chân lý], liễu tri 
các pháp cần liễu tri [Khổ đế], đoạn tận các pháp cần đoạn tận [Tập 
đế], chứng đắc các pháp cần chứng đắc [Diệt đế], tu tập các pháp 
cần tu tập [Đạo đế]. 

- Bốn chân lý sol sáng lên tất cở pháp: 

Ngài tự tìm ra các pháp chính xác theo từng bước một: Con mắt là 
chân lý về Khổ; khát ái là chân lý về Khổ tập; sự không sinh khởi cả 
hai pháp ấy là chân lý về Diệt khổ; con đường hay sự hiểu rõ Diệt là 

I /V I / V I • /V B II a’ A x • / • , • t>J • I . A/ • . I /\ ể t>J . I A x rsj 

chân lý ve Đạo diệt khố. Đoi với tai, mũi, lưỡi, than, ý cũng the; cũng 
như 6 ngoại xứ, 6 thức, xúc, thọ.... 







3) Minh Hạnh Túc 


• Ngài có đủ minh trí và giới hạnh: vijjacoranasamponno. 

Minh : có ba loại minh và tám loai minh (gồm sáu thắng trí với 

tuệ giác và thần thông của thân ý sanh). 

Hạnh : cồn được hiểu là mười lăm pháp : 

- Phòng hộ bằng giới 

- Gìn giữ các căn môn 

- Biết vừa đủ trong ăn uống 

- Chánh niệm tỉnh giác 

- 7 thiện pháp (tín, tàm, quí, đa văn, tấn, niệm, tuệ) 

- 4 thiền thuộc sắc giới. 

Nhờ 15 pháp này, vị thánh đệ tử đi đến bất tử, nên gọi là (giới) 
hạnh. 

• Đức Thế Tôn đầy đủ minh và hạnh này, do đó, Ngài được gọi là đấng 
'đầy đủ minh và hạnh', biểu thị cho trí tuê và từ bi. 









4) Thiện Thệ (sugata) 


• Ngài được gọi là đấng Thiện Thệ với 4 đặc tính: 

0 0 0 0 0 

(i) Cách đi tốt đẹp (sobhơna-gamana ): Cách đi (gamanơ) gọi 
là 'thệ' (đi qua: gatơ). Cách đi của Thế Tôn là tốt đẹp, thanh 
tịnh, không lỗi lầm. Đó là thánh đạo, vì nhờ cách đi đó Ngài 
đã "đi" không vướng mắc, trong chiêu hướng an ổn. 

(ii) Đến nơi tốt đẹp (sundaram thãnam gatattã ): Ngài đã đến 
một nơi tốt lành (sundara), nghĩa là đến Niết-bàn bất tử. 

(iii) Đi đúng pháp (sammãgatattã ): Ngài đã đi (gata) một cách 
đích đáng (sammã), không quay trở lại những cấu uế được 
từ bỏ ở mỗi chặng đường. 

(iv) Tuyên bố đúng {sammãgadattã ): Ngài công bố (gadati) 
một cách chân chánh ( sammã ); Ngài đã chỉ nói lên lời đáng 
nói tại nơi chỗ thích đáng. 







5) Thế Gian Giải 


❖ Biết hết thảy thế gian: Ngài là đấng biết rõ thế 
gian, vì Ngài đã biết thế gian trên mọi phương diện. 

❖ Biết ba thế giới: Có ba thế giới: các hành, hữu tình 
và xứ sở 

-Thê giới các hành : mọi hữu tình tồn tại nhờ thức 

Y „ II 

ăn 

- Thê giới các hữu tình: "Thế giới là trường cửu" hay 
"không trường cửu" 

- Thế giới xứ sở: Thế Tôn biết thế giới về mọi phương 
diện 







6) Vô Thượng Sĩ 


• Không có một người nào cao cả hơn Ngài về những 
đức tính đặc biệt, không có ai sánh bằng Ngài, do đó 
Ngài được gọi là đấng không ai trên (Vô thượng sĩ). 

• Ngài vượt toàn thế gian về giới, định, tuệ, giải thoát 
và giải thoát tri kiến. 

• Như đã được nói: “Ta không thấy trong thế giới với 
chư thiên, ma, Phạm vương, Sa-môn và Bà-la-môn, 
với các tiểu vương (princes) và loài người, không một 
người nào toàn vẹn hơn Ta về giới". “Ta không có 
thầy, và người như Ta không có trong toàn thế giới". 







7) Điều Ngự Trượng Phu 


• Điều phục bất kỳ chúng sanh nào đáng điều phục: Ngài dẫn đạo 
những người đáng được dẫn đạo, nên Ngài là bậc dẫn đạo những 
người đáng dẫn đạo. Ngài làm cho thuần thục, uốn nắn chúng. 

• Những kẻ đáng được điều phục: Những người, phi nhân và loài vật 
thuộc nam tánh chưa được điều phục nhưng đáng được điều phục. 
Chúng đều được Đức Thế Tôn điều phục, an trú vào giới luật và tam 
quy theo những phương tiện kỷ luật khác nhau. 

• Điều phục những người đã điều phục: Ngài còn điều phục những 
người đã được điều phục bằng cách tuyên bố sơ thiền... và công bố 
con đường tiến lên những đạo lộ cao cả hơn đến bậc Dự lưu... 

• "Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu" có thể được xem là một 
mệnh đề. Vì Đức Thế Tôn dẫn đạo những người đáng điều phục 
ngay trong một thời (giáo hoá) họ có thể đi khắp tám hướng không 
ngăn ngại (nhờ tám giải thoát). Do đó, Ngài được gọi là "Bậc đạo sư 
vô thượng của những người đáng điều phục". 







8) Thiên Nhơn Sư 


• Bậc thây: Ngài dạy dỗ bằng phương tiện hiện tại, bằng đời 
sau, và bằng mục đích tối hậu, tùy trường hợp thích đáng, nên 
Ngài là bậc Thây (sơtthar). Như người dẫn đoàn lữ hành qua 
sa mạc đầy những nguy hiểm, Đức Thế Tôn là bậc dẫn đạo 
đoàn lữ hành qua khỏi sa mạc sinh tử. 

• í Của chư thiên và loài người': được nói lên để chỉ những kẻ 
tốt nhất, những kẻ có khả nằng, tiến hoá. Đức Thế Tôn còn là 
đạo sư giáo hoá cả đến loài súc sinh nữa. 

• Con cóc cũng được làm thiên tử: Ngay cả loài súc sinh nhờ 
nghe diệu pháp của Thế Tôn cũng có thể được lợi lạc, được tái 
sinh vào một cảnh giới thuận tiện cho sự tiến hoá, với sự 
thuận lợi này, vào kiếp tái sinh thứ hai hay thứ ba, chúng có 
thể dự phần vào đạo và quả. 








9) Phật 


• Ngài là Phật, đấng đẫ giác ngộ với trí thuộc về quả 
giải thoát, vì mọi sự có thể biết đã được Ngài biết 
(buddha). 

• Hoặc, Ngài đã tự mình khám phá (bujjhi) bốn chân lý 
và giác tỉnh những người khác bốn chân lý ấy, vì 
những lý do như thế, Ngài được gọi là giác ngộ. 

• Để giải thích ý nghĩa này, toàn đoạn văn 
trong Niddesa khởi đầu như sau: "Ngài là đấng tìm ra 
(bujjhitar) những chân lý, cho nên là Giác giả 
(buddha). Ngài là đấng đánh thức chúng sinh, nên 
Ngài là Giác giả. 







10) Thê Tôn 


• Ý nghĩa : Thế Tôn (bhơgavơ) là danh từ biểu thị sự kính trọng tôn sùng 
dành cho Ngài, được xem là cao cả nhất trong các chúng sanh, và nổi bật vì 
những đức tính đặc biệt. 

• Tên gọi có bôn loại : (1) ám chỉ giai đoạn của cuộc đời, (2) ám chỉ một đặc 
điểm, (3) ám chỉ một sở đắc đặc biệt, (4) khởi lên một cách tình cờ. 

• Tên gọi Thế Tôn : là tên gọi có ý nghĩa một sử đắc đặc biệt, không được tạo 
bởi hoàng hậu Mãyã hay vua Suddhodhana. 

• Ngài có 6 sở đắc đặc biệt: 

• 1) May mắn (bhõgyavã) 

• 2) Có được sự từ bỏ ( bhaciciavã) 

• 3)Liênhệđến hạnh phúc ( yutto bhagehi) 

• 4) Người sở hữu những gì đã được phắn tích (vibhattavã) 

• 5) Người đã lui tởi (bhattavã) 

• 6) Đã từ bỏ sự đi vào những cõi hữu (vanta-gamano bhavesu). 

• Như thế, Ngài là Thế Tôn. 













1) May mắn (bhãgyavã) 


• 58. Ngài cũng có thể được gọi là Thế Tôn (Bhagava) khi đã 
được gọi là May mắn (bhãgyavã) do Ngài đã có may mắn 
(bhãgya) đã đạt đến ba-la-mật về thí, giới,... là những điều 
kiện phát sinh phúc lạc thê gian và xuất thê gian. 

• 60. Sự may mắn (bhãgyavatã) của Ngài được chứng tỏ bằng 
sắc thân đủ trăm công đức, và sự tận trừ các lỗi được chứng 
tỏ bởi tính cách toàn vẹn của pháp thân Ngài. Sự may mắn 
của Ngài chỉ sự tôn trọng của thế gian; sự dứt trừ lậu hoặc nơi 
Ngài chỉ sự tôn trọng của những bậc giống như Ngài. May mắn 
của Ngài được tin cậy của người thế tục, sự từ bỏ lỗi lầm đáng 
được tin cậy của người xuất gia. Và khi cả hai hạng người này 
nương tựa nơi Ngài, chúng được cứu vớt khỏi thân khố và 
tâm khổ, được cứu giúp cả tài thí lẫn pháp thí, và chúng có thể 
tìm được cả hai thứ phúc lạc thê gian và xuất thê gian. 






2) Có được sự từ bỏ (bhaggavo) 


• Ngài cũng được gọi là Thế Tôn (bhagavã) vì Ngài đã được gọi 
là "có sự từ bỏ" (bhaggavỡ) do những đe dọa ( abhanji ) cả 
trăm ngàn thứ phiền não, lo lắng và ô nhiễm, được phân loại 
thành tham, sân, si, thất niệm, vô tàm, vô quý, phẫn hận, 
khinh bỉ và thống trị, ganh tị và tham lam, lừa dối và gian lận, 
cứng đâu và tự kiêu, ngã mạn và cao ngạo, khoe khoang và lơ 
đễnh, khát ái và ngu si, ba bất thiện căn, các loại tà hạnh, ô 
nhiễm, cấu uế, ảo tưởng, tầm tư duy và những phân biệt, bốn 
điên đảo, lậu hoặc, triền cái, bộc lưu, hệ phược, thói xấu, khát 
ái, chấp thủ, năm tâm hoang vu, tâm ách phược, những triền 
cái và những loại ưa thích, sáu căn và những nhóm khát ái, 
mười bất thiện nghiệp, 62 tà kiến, 108 lối cư xử thuộc về 
tham ái -nói tóm lại là năm thứ ma: phiền não ma, ngũ ấm 
ma, hành nghiệp ma, thiên ma và tử ma. 







3) Liên hệ đến hạnh phúc (yutto bhagehi) 


• 61. Ngài cũng được gọi là bhagava (Thế Tôn) vì Ngài liên hệ đến hạnh phúc 
(bhagehi yuttattã). 

• Trong đời , danh từ hạnh phúc được dùng để ch! sáu thứ: 

1) Làm chủ: Ngài đã đạt được sự làm chủ tối thượng trên tâm của Ngài. 

2) Pháp: Ngài có đầy đủ pháp thế gian là các thần thông "hiện thân hình 
thật nhỏ" "làm thân nhẹ bổng"... cũng như pháp xuất thế. 

3) Danh tiếng: Ngài lại có danh tiếng hoàn toàn thanh tịnh được lan 
truyền khắp ba cõi. 

4) Vẻ sáng chói: Ngài có vẻ sáng chói của tứ chi, toàn vẹn trong mọi vẻ, có 
thể làm đẹp mắt những người ưa nhìn thấy sắc thân của Ngài. 

5) Nguyện: Ngài có nguyện, nghĩa là phát sinh những thứ cần dùng, bất 
cứ gì Ngài cần đến và mong ước để tự lợi và lợi tha đều được phát sinh 
ngay tại chỗ tức khắc cho Ngài dùng. 

6) Tinh tấn: Ngài có sự tinh tấn, nghĩa là chánh tinh tấn, lý do làm cho 
toàn thể thế gian tôn sùng Ngài. 







4) Sở hữu những gì đã được phân tích 


• 62. Ngài còn được gọi là bhagavã vì Ngài là đấng "sở hữu 
những gì đã được phân tích" (vibhattãvà), như Ngài đã phân 
tích và thuyết minh các pháp thành ba loại là thiện, ác, vô 
ký,... hoặc phân tích các pháp thiện,... thành ra những pháp 
như uẩn, xứ, giới, đế (chân lý), căn, duyên khởi,... hoặc phân 
tích Khổ đế thành những nghĩa như bức bách, hữu vi, đốt 
cháy, thay đổi. Tập đế thành những nghĩa tích luỹ, nguồn gốc, 
trói buộc, chướng ngại. Diệt đế thành những nghĩa giải thoát, 
viễn ly, vô vi, bất tử, và Đạo đế thành những nghĩa lối ra, 
nguyên nhân thấy rõ, và sự ưu thắng. Ngài đã phân tích, đã 
khai thị, đã chỉ ra những ý nghĩa ấy. 







5) Người đâ tới lui (bhattava) 


• 63. Ngài có thể được gọi là bhagavỡ (Thê Tôn) khi 
Ngài được gọi là một người "đã lui tới" ( bhottavỡ ) do 
Ngài đã lui tới ( bhaji ), đã thân cận, đã thường xuyên 
thực hành những pháp thế gian và xuất thế gian, siêu 
nhân, như ba trú là thiên trú, phạm trú và thánh trú; 
ba thứ viễn ly là thân viễn ly, tâm viễn ly, và hữu viễn 
ly; ba giải thoát là không, vô tướng, vô nguyện, và 
những thứ khác nữa. 







6) Từ bỏ đi vào những cõi hữu 


• 64. Ngài có thể được gọi là bhagavõ (Thế Tôn) 
vì Ngài được gọi là đấng "đã từ bỏ sự đi vào 
các loại hữu" (vantagamano bhavesu), vì đối 
với ba loại hữu (bhavo), sự đi vào (gamana), 
hay nói cách khác, khát ái, đã được Ngài từ bỏ 
(vanta). Âm bha từ chữ bhava, âm ga từ 
chữ gamana, và âm vơ từ chữ vanta với chữ a 
dài ra, làm thành bhơgavã. 







Đạo lộ tu tập "niệm Phật" 


• Loại trừ nồm triền cái: Khi thiền giả nhớ lại những đức đặc biệt của Phật 
theo cách như sau: "Vì lý do này Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán... vì lý do này 
Ngài là Thế Tôn" thì: "Ngay khi ấy hành giả không bị ám ảnh bởi tham, sân, 
hay si, tâm có được sự ngay thẳng, nhờ cảm hứng từ đấng toàn thiện" (A. ili, 
285 ). 

• Đạt được nâm thiền chi: Khi hành giả dẹp trừ những triền cái bằng cách 
ngăn ngừa những ám ảnh của tham..., thì: 

— Tầm và tứ sinh với một khuynh hướng thiên về những đức tính đặc biệt 
của đấng Giác Ngộ. 

- Khi tầm và tứ tiếp tục như vậy, thì hỉ khởi lên nơi hành giả. 

- Với tâm có hỉ, là nguyên nhân gần, sự rối loạn của thân và tâm được an 
tĩnh nhờ khinh an, lạc (thân lạc và tâm lạc) khởi lên. 

— Khi có lạc, tâm hành giả, với những đức tính đặc biệt của Thế tôn làm đối 
tượng, trở nên định tĩnh và cuối cùng các thiền chi khởi cùng một loạt. 

• Nhưng do tính cách sâu xa của những đặc tính về đấng Giác Ngộ, hoặc vì bận 
tâm tưởng niệm những đặc tính thuộc nhiều loại, nên hành giả chỉ đạt được 
định cận hành, không đạt định an chỉ. Cận hành định ấy được gọi là "niệm 
Phật", vì nó khởi lên nhờ tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Thế Tôn. 








Lợi ích của Niệm Phật 


Khi tỷ-kheo chú tâm đến việc tưởng niệm đấng Giác Ngộ như vậy: 

a) Vị ấy cung kính tôn trọng đức Đạo sư, đạt đến sự viên mãn đức 
tin, chánh niệm, trí tuệ và công đức. 

b) Vị ấy có nhiều hạnh phúc và an lạc, chinh phục được sự sợ hãi 
khủng bố. 

c) Vị ấy cảm giác như mình đang sống trước mặt đấng Đạo sư. 

d) Thân xác vị ấy khi trú trong tưởng niệm những đức tính đặc 
biệt của Phật, trở thành đấng tôn trọng như một điện thờ 
Phật. 

e) Tâm vị ấy hướng về chư Phật. 

f) Khi gặp một cơ hội phạm giới, vị ấy cảm thấy tàm quý, như thể 
đang đứng trước mặt đấng Đạo sư. 

g) Dù cho hành giả không thâm nhập được gì cao siêu, thì ít nhất 
cũng tiến đến một cảnh giới an lạc. 






II. NIỆM PHÁ p 


KHỞI TÂM TU TẬP "NIỆM PHÁP": 

• Một thiền giở muốn tu tập đề mục niệm pháp, hõy đi 
vào độc cư và tưởng niệm những đức tính đặc biệt 
của Pháp như sau: 

"Pháp" được Đức Thế Tôn khéo giảng, tự 
chứng ngay hiện tại, vượt ngoài thời gian, 
đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, 
được người có trí chứng biết" (M. i, 37; A. iii, 
285). 




KHAO SATY NGHIA 


• Giỏi thích ý nghĩa: 

1. Khéo giảng 

2. Thiết thực hiện tại 

3. Không thuộc thời gian 

4. Đến để mà thấy 

5. Có khả năng hướng thượng 

6. Được người trí chứng biết 

• Kết quả tu tập 





1. Khéo giảng 


• a. Pháp của kinh điển: 

Pháp thuộc kinh điển được khéo thuyết giảng, vì 

(i) tốt đẹp ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối, 

và nó tuyên bô (ii) đời sống phạm hạnh (iii) hoàn 
toàn viên mân, (iv) trong sạch với đầy đủ (v) ý nghĩa 
và (vi) chi tiết . 

b. Pháp xuất thế gian: 

Pháp xuất thế gian là khéo thuyết giảng, vì 

(i) Đạo lộ phôi hợp với niết-bàn 

(ii) Con đường Trung đạo 












la. Pháp của kinh điển: 

(i) ‘Tốt đẹp ở chặng đầu, chặng giữa, và chạng cuối': 

— Một bài kệ, một đoạn kinh: dẫn nhập - nội dung - kết 
luận. 

— Một bài kinh: Nơi chốn và lý do (duyên khởi) - Thích hợp 
với thính giả - Làm khởi tín tâm. 

-Toàn bộ giáo lý: Giới - Định, tuệ, đạo, quả - Niết-bàn. 
Hoặc, Giới và định - Tuệ và đạo - Quả và niết-bàn. Hoặc, 
Sự khám phá tốt đẹp của Đức Phật - Tính chất khéo điều 
hòa của pháp - Đạo lộ tốt mà Tăng-già đã đi vào. 

— Nghe pháp trừ khử được những triền cái - Thực hành 
pháp giúp có lạc khinh an và tuệ - Pháp ấy đem lại đạo và 
quả. 







l(ii)-(vi) Pháp của kinh điển: 

• (ii) 'Đời sống phạm hạnh': nghĩa là sống phạm hạnh theo 
giáo lý và đời sống phạm hạnh thuộc đạo lộ. 

• (iii) 'Hoàn toàn viên mãn': vì có đến 5 pháp uẩn liên tục là 
giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến 
uẩn. 'Hoàn toàn viên mãn' vì không có điều gì có thể thêm. 

• (iv) 'Trong sạch': vì không có điều gì có thể bớt, vì không có 
khuyết điểm, vì nó tồn tại cho mục đích vượt qua bộc lưu 
luân hồi sinh tử, và không liên hệ đến những chuyện thế tục. 

• (v) 'Có ý nghĩa': Đời sống phạm hạnh 'có ý nghĩa' vì được 
người trí giảo nghiệm, vì có mục đích sâu xa. Pháp có ý nghĩa 
vì nó đem lại quả chứng nhờ thực hành đạo lộ. 

• (vi) 'Có chi tiết: vì gợi niềm tin nơi người thường, vì danh tự 
rõ ràng, đem lại sự đa văn nhờ nắm vững kỉnh điển. 







lb. Pháp xuất thế gian: 


(i) 'Đạo lộ phù hợp với Niết-bàn': 

• Pháp xuất thế gian là "khéo thuyết giảng" vì đạo lộ phù hợp với 
Niết-bàn và Niết-bàn phù hợp với đạo lộ: "Con đường đưa đến 
Niết-bàn đã được Thế Tôn tuyên bố một cách thích đáng cho các 
đệ tử, Niết-bàn và đạo lộ phù hợp nhau" (D. ii, 225). 

(ii) 'Con đường Trung đạo, Sa-môn quả và Niết-bàn': 

• Thánh đạo, con đường Trung đạo không thiên cực đoan nào, là 
được "khéo thuyết giảng". 

• Các quả sa-môn cũng được "khéo thuyết giảng" khi được công 
bố là những cấu uế đã thanh tịnh. 

• Niết-bàn cũng được khéo giảng khi được công bố bản chất là 
thường, bất tử, nơi trú ẩn, chỗ nương tựa v.v... 

Bởi vậy, pháp xuất thế cũng được "khéo thuyết giảng". 







2. Thiết thực hỉện tại 

• Thánh đạo là 'thiết thực hiện tại' vì có thể thấy được bởi một con người 
cao quý khi đã xa lìa tham dục... nơi bản thân: 

• "Này Bà-la-môn, khi một người bị nhuổm bởi tham, bị khuất phục, tâm bị 
ám ảnh bởi tham, thì nó suy nghĩ hại mình, hại người, hại cả hai, và cảm 
thọ đau khổ về tâm. Khi tham đã được trừ diệt, nó không suy nghĩ hại 
mình, hại người, hại cả hai, và không cảm thọ đau khổ về tâm. Đây là pháp 
thiết thực hiện tại" (A \, 156). 

• 77. Lại nữa, pháp xuất thế có chín loại cũng là thiết thực hiện tại vì khi một 
người đã đạt đến đấy, thì pháp ấy tự người này thấy được nhờ tri kiến 
thẩm sát, không cần nương tựa người khác. 

• Pháp chinh phục người ta nhờ tính cách có thể thấy được kết quả ngay 
trong hiện tại, nên gọi là thiết thực hiện tại. Thánh đạo chinh phục được 
những phiền não nhờ thấy đúng. Thánh quả và Niết-bàn cũng chinh phục 
phiền não nhờ chánh kiến làm nhân. 

• 79. Hoặc, cũng có thể giải thích rằng, vì pháp xuất thế làm ngưng cái vòng 
khủng khiếp nghiệp v.v... ngay khi nó vừa được trông thấy nhờ tuệ thể 
nhập, nên pháp là thiết thực hiện tại vì đáng được thấy. 





3) Không thuộc thời gian 


• Pháp ấy không có chậm trễ trong việc đem lại kết 
quả, nên gọi là không có thời gian ( akõlơ ). Nghĩa là, 
thay vì triển hạn một thời gian dài lâu, năm, bảy 
ngày, mới cho kết quả, thì pháp đem lại kết quả ngay 
tức thì. 

• Hoặc, cái gì cần một thời gian để cho kết quả là pháp 
thê gian về thiện (nghiệp). Nhưng pháp này thì không 
cần thời gian vì kết quả của nó đến ngay, nên gọi là 
không thuộc thời gian. Điều này được nói về đạo lộ 
hay con đường. 






4) Đến để mà thấy 


• Pháp này đáng mời gọi người ta thẩm sát (ehipassa- 
vidhi) như sau: "Hãy đến đây mà thấy pháp này" [ehi 
passa imam dhammam), cho nên gọi là "đến để mà 
thấy 11 ( ehipassiko ). 

• Tại sao Pháp đáng được mời gọi đến để mà thấy? Vì 
đã được tìm thấy và vì thanh tịnh.* Pháp xuất thế với 
chín thành phần thực sự đã được tìm thấy và thuần 
tịnh như trăng rằm trong bầu trời không mây, như 
ngọc mani trên tấm vải sạch. 

• Bởi thế, Pháp đáng mời gọi ta "đến mà thấy". 






5) Có khả năng hướng thượng 

• Pháp này với bốn đạo, bốn quả là đáng dụ dẫn, nói 
cách khác, đáng khơi dậy trong tâm ta bằng cách tu 
tập, dù cho y phục hay đầu của ta đang bốc cháy (A 
/V, 520). Do đó, pháp này gọi là 'dẫn tới trước hay 
hướng thượng' ( opanoyika ). 

• Điều này có hiệu quả cho tám pháp xuất thế vô vi. 
Nhưng pháp vô vi đáng làm đối tượng của tâm, nên 
cũng là "dẫn tới trước", nghĩa là đáng được xem như 
chỗ trú ẩn của ta bằng cách chứng nhập. 

• Hoặc cái dẫn dụ (upaneti) đến Niết-bàn chính là 
Thánh đạo. Lại nữa, cái có thể đưa đến giác ngộ là 
Pháp gồm quả và Niết-bàn. 






6) Được người trí chứng biết 


• Pháp ấy có thể được chứng nghiệm bởi tất cả người 
trí, khởi đầu từ hạng "lợi tuệ" ( A . ii, 135) tự chứng 
lấy như sau: "Đạo ta đã tu, quả ta đã đạt, diệt ta đã 
chứng". Pháp này không thể được thấy như người ta 
thấy vật trang sức trên đầu người khác, mà chỉ được 
thấy trong tự tâm mình, nghĩa là chỉ có người có trí 
kinh nghiệm, không phải lãnh vực của kẻ ngu. 

• Lại nữa, Pháp này khéo thuyết giảng vì nó thiết thực 
hiện tại. Nó thiết thực hiện tại, vì không bị triển hạn. 
NÓ không bị triển hạn vì mời gọi sự thẩm sát. Và cái 
mời gọi thẩm sát là hướng tới trước. 






Đạo lộ tu tập "Niệm Pháp" 


• Loại trừ nâm triền cái: Khi thiền giả nhớ lại những 
đức đặc biệt của Pháp như vậy thì: "Ngay khi ấy hành 
giả không bị ám ảnh bởi tham, sân, hay si, tâm được 
ngay thẳng nhờ cảm hứng từ Pháp" (A. iii, 285). 

• Đạt được năm thiên chi: Khi hành giả đoạn trừ 
những triền cái, thì những thiền chi khởi lên trong 
một tâm sát na. Nhưng do tính cách sâu xa của những 
đức tính đặc biệt của Pháp, hoặc vì hành giả bận tâm 
tưởng niệm nhiều đặc tính khác, nên thiền vị ấy đạt 
được chỉ là cận hành định, không đạt đến định an chỉ. 






Lợi ích của Niệm Pháp 


• Khi tỷ-kheo chú tâm đến việc tưởng niệm Pháp như vậy: 

a) Vị ấy tôn trọng cung kính đấng đạo sư, tôn trọng pháp và đạt 
đến viên mãn về tín v.v... 

b) Vị ấy được nhiều hạnh phúc và hân hoan. 

c) Vị ấy nhiếp phục được sợ hãi khủng bố, có khả năng nhẫn khổ, 
cảm thấy như thể đang sống với pháp hiện tiền. 

d) Và thân của hành giả, khi an trú trong sự niệm pháp, trở thành 
vật đáng tôn trọng như một điện thờ. 

e) Tâm vị ấy hướng đến sự thành tựu Pháp vô tỷ. 

f) Gặp phải lúc phạm giới, hành giả có ý thức tàm quí mãnh liệt. 

g) Và nếu hành giả không thâm nhập được cái gì cao siêu hơn, thì 
ít nhất cũng tiến đến một cõi an lạc. 






III. NIẸM TANG 


• Một người tu tập Niệm Tăng, nên đi vào độc cư để 
tưởng niệm những đức tính đặc biệt của Đoàn thể 
Thánh chúng như sau: 

"Chúng đệ tử của Thế Tôn đã đi vào thiện đạo, 
trực đạo, chân đạo, chánh đạo, nghĩa là bốn 
đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn đáng 
được cúng duờng, cung kính, chắp tay chào, là 
phước điền vô thượng của thế gian" (A. iii, 
286 ) 




Khảo sát ý nghĩa (1) 


• Đi vào thiện đạo ( supatipanna) có nghĩa là hoàn 
toàn nhập đạo, và đó là đạo lộ chân chính 
( sammõ-patipadỡ ), con đường không thể đảo 
lộn, con đường phù hợp với chân lý, con đường 
không có đối lạp, con đường được điều hoà bởi 
Pháp. 

• Chúng đệ tử này nghe ( sunanti) một cách chăm 
chú lời dạy của đấng Thê Tôn nên gọi là Thanh 
văn ( sõvaka ). 

• Chúng đệ tử là hội chúng những thanh văn này, 
cùng chung giới và kiến. Đạo lộ ấy là trực đạo, 
không bị cong, không có móc, không khuất khúc, 
gọi là thánh đạo, chan đạo, chánh đạo, bởi vì nó 
phù hợp (với chân lý). 




Khảo sát ý nghĩa (2) 


• Trực đạo là con đường trung đạo, tránh hai cực đoan, con 
đường từ bỏ những lỗi của thân cong và lời cong. 

• Chân đạo vì Niết-bàn được gọi là "chân thật" và vì lấy Niết- 
bàn làm mục tiêu. 

• Chánh đạo là con đường của những người đáng được tôn 
trọng. 

• Bốn đôi: người có đạo thứ nhất và quả thứ nhất là một đôi, 
theo cách ay có bốn đôi. 

• Tám vị: kể từng vị thì đứng ở đạo lộ thứ nhất là một người, 
đứng ở quả vị thứ nhất là một người, như vậy có tám VỊ. 

• Đáng cúng dường: Những gì đáng được mang (ãgantvã) và 
cho (hunitơbha) là một tặng vật, có nghĩa là những vật 
được mang từ xa đến và tạng cho những người có giới 
hạnh. Chúng tăng đáng được những tặng vật vì làm cho 
tặng phẩm có ket quả lớn, nên gọi là đang cúng dường 
(ãhuneyya). 




Khảo sát ý nghĩa (3) 


• Xứng đáng sự mời thỉnh (pãhuneyya): Không có đối tượng 
nào xứng đáng nhận sự thỉnh mời hơn là tăng chúng, vì 
Tăng là những vị được gặp trong thời gian giữa hai vị Phật, 
và Tang có những đức tính hoàn toàn đáng mến mộ. 

• Đồ cúng dường (dakkhina) là tặng phẩm được cúng vì lòng 
tin ở đời sau. Chúng tăng đáng được cúng dường vì làm 
thanh tịnh đồ cúng dường bằng cách đem lại quả bao lớn. 

• Chắp tay chào: Chúng tăng xứng đáng cho toàn thể thế 
gian kính chào bằng cach chắp tay lên đầu cho nên gọi là 
đáng tôn trọng kính chào. 

• Là ruộng phước vô thượng của thê gian: một nơi không có 
gì trong thế gian sánh bằng, để gieo trồng phước đức. Vì 
các loại công đức thế gian đưa đến an lạc va hạnh phúc đều 
y cứ vào thánh chúng để tăng trưởng nên chúng tăng là 
"ruộng phước vô thượng của thế gian". 

(Phần tu tập của Niệm Tâng giống các tùy niệm trước.) 




Lợi ích của Niệm Tăng 


• Khi tỷ-kheo chuyên tâm tu tập Niệm tâng này, thì 

a) Vị ấy có thái độ cung kính, tôn trọng đốỉ vớỉ chúng tăng. 

b) Vị ấy được sự viên mãn về tín... 

c) Vị ấy có nhỉều hạnh phúc an lạc. 

d) Vị ấy nhiếp phục được sợ hãi và khủng bố. 

e) Vị ấy có khả năng nhẫn khổ. 

f) Vị ấy cảm thây mình đang sống vớỉ sự hỉện dỉện của chúng tăng. 

g) Và thân thể của vị ấy trở thành đáng tôn trọng như một ngôi nhà 
làm lễ bố tát, ờ đó chư tăng tụ hội. 

h) Tâm vị ấy hướng đến sự thành đạt những đức tính đặc bỉệt của 
tăng. 

i) Khỉ gặp phảỉ cơ hộì phạm gỉớỉ, vị ấy liền có ý thức tàm quý mãnh lỉệt 
như đang ờ trước mặt chúng tăng. 

j) Và nếu hành gỉả không lên được địa vị nào cao hơn, thì ít nhất cũng 
hướng đến một cảnh gỉớỉ hạnh phúc. 






IV. NIỆM GIỚI 


• Người muốn tu tập Niệm Giới, nên đi vào độc cư để 
tưởng niệm đến những loại giới khác nhau của chính 
mình trong những đức tính đặc biệt của chúng như 
không bị rách... như sau: 

"Quả vậy, các loại giới khác nhau của ta đều 
không bị rách, bị vá, bị lủng, bị ố, bị lốm 
đốm, giải thoát, được người trí khen ngợi, 
không liên hệ, đưa đến định" (A. iii, 286). 

• Cư sĩ niệm giới tại gia, tỷ-kheo-niệm giới xuất gia. 




Ý nghĩa của Giới (1) 

a) Dù giới tại gia hay xuất gia, nếu không bị phá 
hủy ở chặng đầu hay chặng cuối, không bị rách 
như miếng giẻ rách ở hai đầu, thì giới ay gọi là 

không bị rách. 

b) Nếu không một học giới nào bị phá ở chặng giữa 
thì gọi là giới không bị lủng. 

c) Khi học giới không bị vi phạm hai ba lần liên 
tiếp, gọi là giới không bị vớ. 

d) Khi giới không bị phá cùng khắp, cách nhau từng 
thời khoản, thì gọi là giới không bị lốm đốm. 

Hoặc, nói chung, giới không bị rách, bị lủng, bị vá, bị 
lốni đốm, là khi giới ấy khong bị tổn lioại do bảy hẹ 
luỵ thuộc về dục tính, và do sân, hận, cùng những 
ác pháp khác ( xem 59). 








Ý nghĩa của Giới (2) 


• Chính những giới ấy là: 

e) Giải thoát vì chúng giải toả khỏi sự nô lệ cho dục ái. 

f) Được người trí tán thán vì được những bậc trí như 
đấng Giác ngộ khen ngợi. 

g) Không liên hệ (aparãmatthattã) vì chúng không liên 
hệ với dục và tà kiến, hoặc không thê bị hiểu lâm 
rằng "Có khuyết điểm này trong giới của chư vị". 

h) Đưa đến định vì hỗ trợ cho định cận hành và định 

/ m m m m • 

an chỉ, hoặc cho định thuộc đạo và định thuộc quả. 

/ • • • • • • I 

(Còn đạo lộ tu quán và lợi ích của giới đều giống với các tùy 
niệm kia) 





Lợi ích của Niệm Giới 


• Khi chuyên tâm vào việc niệm giới, thì 

a) Vị ấy có sự tôn trọng đối với học pháp. 

b) Vị ấy sống hoà hợp với những bạn đồng phạm 
hạnh. 

c) Vị ấy chuyên cần chào đón. 

d) Vị ấy không sợ tự mình trách cứ mình v.v... 

e) Vị ấy thấy sự sợ hãi trong những lỗi nhỏ. 

f) Vị ấy đạt đến viên mãn về tín,... 

g) Vị ấy có nhiều hạnh phúc an lạc. 

h) Và dù không đạt đến quả vị gì cao hơm ít nhất vị 
ấy cũng hướng đến một thiện thú. 






V. NIỆM THÍ 


• Muốn tu tập Niệm Thí nên chuyên bô thí một cách tự nhiên, 
thường cho và san sẻ. Khởi đâu, nên có quyết định: 

"Từ nay trở đi, lúc nào có người hiện diện để nhận, thì 
ta sẽ không ăn dù chỉ một miếng, nếu không bố thí 
một cái gì trước đó". 

• Khi đỡ nơm được tướng trong việc này, hành giở nên đi vào 
độc cư và tưởng niệm đến sự bô thỉ của mình như sau: 

9 9 9 

"Thật sự là lợi lạc cho ta, thật là lợi íchjớn cho ta, 
rằng trong cuộc đời bị ám ảnh bởi ô nhiễm của lòng 
tham, ta an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. Ta 
bố thí một cách rộng rãi, bàn tay rộng mở, thích thú 
trong sự từ bỏ, mong được kẻ khác yêu cầu và vui 
mừng được cho được san sẻ" (A. iii, 287). 




Khảo sát ý nghĩa (1) 


• Thật là lợi lạc cho ta: Ta nhất định được những lợi lạc 
của người bố thí mà Đức Thế Tôn đã khen ngợi: "Người 
cho mạng sống thì sẽ được mạng sống cõi trời hoặc cõi 
người" và "Một người thường bố thí thì được nhiều 
người lui tới và mến mộ"... 

• Thật là lợi ích lớn cho ta: lợi ích lớn là ta đã được giáo 
pháp, được thân người, lại được an trú với tâm không 
ô nhiễm vì xan tham.... vui thích bố thí và san sẻ. 

• Trong cuộc đời bị ám ảnh bởi ô nhiễm của lòng tham: 
là giữa những chúng sanh có tham tràn ngập. Cuộc đời: 
chúng sanh, có nghĩa đã được sinh ra. Tham có đặc 
tính là không thể chịu nổi sự san sẻ hạnh phúc cho 
người khác. 




Khảo sát ý nghĩa (2) 


• Ta an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham: tâm không 
có tham và những ô nhiễm khác như sân, si,... Trong trường 
hợp này, ý nghĩa là "Ta sống vượt qua tham" (sân, sĩ,...). 

• Bố thí một cách rộng rãi: rộng rãi trong sự bố thí. 

• Với bàn tay rộng mở: với những bàn tay thanh tịnh, luôn 
luôn rửa sạch đe cho tặng quà một cách cẩn trọng bằng 
chính tay mình. 

• Ta thích thú trong sự từ bỏ: là thích thú trong việc chuyên 
tu hạnh xả ly. 

• Mong được người khác yêu cầu: nghĩa là tập làm quen với 
sự được xin nhờ cho những gì người khác xin. 

• Vui mừng được cho, được san sẻ: có nghĩa là vị ấy suy nghĩ 
như sau: "Ta đem cho và san sẻ những gì ta dung, và ta 
thích cả hai điều ấy. 




Lộ trình tu tập và lợi ích của niệm Thí 

• • I • • 


• Lộ trình tu tập: giống với các tùy niệm khác, như 
không bị ám ảnh bởi tham, cũng như loại trừ 5 
triền cái, chứng 5 thiền chi và đắc được định cận 
hành. 

• Lợi ích của niệm Thí: 

m m 

a) Khi tỷ-kheo chuyên tâm tưởng niệm về bố thí, 
vị ấy đâm ra ưa bô thí, 

b) Thích sự vô tham, 

c) Hành xử phù hợp với tâm từ, vô úy. 

d) Có nhiều hạnh phúc an lạc. 

e) Tối thiểu cũng hướng đến một cảnh giới an lạc. 








VI. NIỆM THIÊN 


• Muốn tu tập Niệm Thiên, cân phải có những đức tính đặc biệt 
vê tín, giới, vân, thí và tuệ, với chư thiên làm chứng như sau: 

"Có chư thiên thuộc cõi Tứ thiên vương thiên, chư 
thiên thuộc cõi Tam thập tam, Dạ-ma thiên, Đâu-suất 
thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm chúng 
thiên, có những chư thiên cao hơn thế nữa. 

Và chư thiên chúng này có đức tin rằng, sau khi mạng 
chung ở cõi này, họ sẽ tái sinh ở cõi kia, và đức tin ấy 
cũng có nơi ta. Và chư thiên chúng ấy có giới... đo vân... 
bô thí... trí tuệ, cho nên khi mạng chung ở cõi này thì tái 
sinh ở cõi kia, và trí tuệ ấy cũng có nơi ta" (A. iii, 287). 




Lộ trình tu tập 


• Mục đích là để chứng minh rằng những đức tính đặc biệt vê 
tín, giới, vân, thí, tuệ nơi chính mình cũng là tín,... nơi chư 
thiên, lấy chư thiên làm chứng, như Luận có nói: "Vị ấy tưởng 
niệm những đức tính đặc biệt của mình, lấy chư thiên làm 
chứng". 

• Khi hành giả niệm tín,... của chư thiên, rồi niệm những đức ấy 
nơi chính mình thì "Tâm hành giả không bị dục tham, sân, si 
ám ảnh, được chánh trực, vì được cảm hứng từ chư thiên". 

• Khi hành giả đã dẹp được những triền cái..., những thiền chi 
khởi lên trong một tâm sát-na. 

• Nhưng do tính cách sâu xa của những đức tính... hoặc vì tâm 
hành giả bận tưởng niệm nhiều đức đặc biệt, nên chỉ đạt cận 
hành định, không đắc định an chỉ. 






Lợi ích của niệm Thiên 


• Khi một tỷ-kheo chuyên tâm tu tập niệm thiên: 

— Vị ấy được chư thiên thương tưởng, 

— Có niềm tin sâu xa hơn, 

— Có nhiều hạnh phúc an lạc. 

- ít nhất cũng hướng đến một cảnh giới tốt đẹp. 

Người thực sự có trí 
Thì việc làm thường xuyên 
Là tường niệm chư thiên 
Nhiều quyền nàng an lạc. 






